
GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone: +84 865 j.65 167 

Sổ 19/2019/TB-VPTGM 


Văn Hạnh, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v. Bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh 

và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 

Căn cứ các Quyết định số 25 và 26/2019/BNLM ngày 10/7/2019 và các Quyết định từ số 
28 đến 34/2019/BNLM ngày 07/8/2019 và các văn bản khác liên quan của Đức Giám 
mục Giáo phận, nay Văn phòng Tòa Giám mục thông báo việc bổ nhiệm, thuyên chuyển 
linh mục như sau: 

1. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Thánh 
Phanxicô Xaviê, nay làm Tổng Đại diện Giáo phận Hà Tĩnh, Quản hạt Can Lộc, Quản xứ Tân 
Vĩnh. 

2. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao, nguyên Giám học và Giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh 
Phanxicô Xaviê, nay làm Đặc trách đào tạo Linh mục tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. 

3. Linh mục Antôn Võ Thành Công, nguyên Giáo sư và Linh hướng tại Đại Chủng viện 
Thánh Phanxicô Xaviê, nay làm Đặc trách ơn gọi và linh hướng tại Tòa Giám mục Giáo 
phận Hà Tĩnh. 

4. Linh mục Antôn Nguyễn Quang Thanh, nguyên Giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh 
Phanxicô Xaviê, nay Quản xứ Tiếp Võ, Giáo hạt Can Lộc. 

5. Linh mục Gioan Baotixita Lưu Ngọc Hùng, nguyên Quản xứ Kim Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh, 
nay Quản xứ Tam Đa, Giáo hạt Can Lộc. 

6. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó xứ Tràng Lưu, Giáo hạt Ngàn Sâu, nay 
Quản xứ Kim Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh. 

7. Linh mục Antôn Tràn Minh An, nguyên Quản xứ Tam Đa, Giáo hạt Can Lộc, nay Quản 
xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Ngàn Sâu. 

8. Linh mục Antôn Nguyễn Khánh Cương, nguyên Quản xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Ngàn 
Sâu, nay Quản xứ Trại Lê, Giáo hạt Can Lộc. 

9. Linh mục Giuse Trần Đức Ngợi, nguyên Quản xứ Trại Lê, Giáo hạt Can Lộc, nay Quản 
xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên. 

10. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị, nguyên Quản xử Tân Vĩnh, Giáo hạt Can Lộc, nay 
chuyển về Giáo phận Vinh. 

11. Linh mục Gỉoan Đinh Văn Huy, nguyên Quản xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên, nay 
chuyển về Giáo phận Vinh. 

12. Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trinh, nguyên Quản xứ Tiếp Võ, Quản hạt Can 
Lộc, nay chuyển về Giáo phận Vinh. 


1 




Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý cha 
trong sứ vụ mới này. 


Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa 
chúc lành cho tất cả chúng ta. 

PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 
p. Chưởng ấn 




Antôn Nguyễn Thanh Tịnh 


2 



